Nữ giới theo ngành CNTT: Quan trọng ở sự chủ động https://funix.edu.vn/tin-tuc-fun1x/nu-g1o1-theo-nganh-cnff-quan-trong-... 


Nữ giói theo ngành CNTT: Quan trọng ở sự chủ động 
Ti tức 26/04/2022 


Dù nam hay nữ giới theo ngành CNTT, tin rắng với việc theo 
học FUNIX, các bạn trẻ sẽ tìm được sự hồ trợ tôt nhât đề chỉnh 
phục mục tiêu của mình. 

Tối 25/4, Lễ khai giảng của EUNïX diễn ra đầm ấm, chào đón các tân sinh viên. Trong đó có rất nhiều học 


viên nữ nhận được học bồng nằm trong dự án “Mở rộng chuyên đổi nhân lực số” thông qua đào tạo trực 
tuyến, do FUNiX cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát động. 


Nữ giói theo ngành CNTTT: Quan trọng là tính chủ dích 


Mở đầu lễ khai giảng là phần chia sẻ của các đại điện Doanh nghiệp hiện là đối tác tuyển dụng — đào tạo của 
FUNEX. 


kids#) 
oøline 


Chị Đậu Thúy Hà — Co-founder của KidsOnline tham gia lễ Khai giảng FUNIX 
Chị Đậu Thúy Hà — Co-founder của KidsOnline tham gia lễ Khai giảng với tỉnh thân máu lửa và mới mẻ. Chị 


giới thiệu đến các tân học viên cuốn sách “Văn minh làm giàu và Nguôn góc. của cải” của tác g1ả Vương Quân 
Hoàng, với thông điệp tri thức là nguồn góc của cải. Con đường làm phần mềm là con đường làm giàu hết 


1of3 2/25/2024, 11:43 AM 


Nữ giới theo ngành CNTT: Quan trọng ở sự chủ động https://funix.edu.vn/tin-tuc-funix/nu-g1oi-theo-nganh-cntt-quan-trong-... 


sức hay ho và văn minh. Chị nhắn nhủ là mong các bạn thật nhanh “về đích”. 


Bạn Ngô Thị Thu Hằng nữ xTer SN 1998 nhận Học bồng nằm trong dự án “Mở rộng chuyển đổi nhân 
lực số” thông qua đào tạo trực tuyến, do FUNIX cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát động, 
tâm sự bạn đang học Thạc sỹ về Xác xuất thống kê và Toán ở Phần Lan nhưng muôn theo ngành Data 
Engineering nên lựa chọn học FUNIX đề củng cố kiến thức cũng như theo đuôi định hướng của mình trong 
tương lai. 


Bạn Ngô Thị Thu Hãng nữ xTer SN 1998 tâm sự, bạn đang học Thạc sỹ về Xác xuât thông kê và 
Toán ở Phân Lan nhưng muôn theo ngành Data Engineering 


Hằng cho biết, bạn “open” — cởi mở với mọi cơ hội, bao gồm cả việc theo đuôi lĩnh vực CNTT.. Hằng có nhiều 
người bạn ở Phân Lan là nữ giới theo ngành CNTTT và đã truyền cảm hứng cho bạn rât nhiêu với lựa chọn 
này. 


Có ý định chuyền nghề, Đào Mai Hương đang làm ngành Ngân hàng và muốn học IT để tìm kiếm thêm cơ 
hội sự nghiệp cho mình. Hương có phản lo lắng cho tương lai bởi quyết định là nữ giới theo ngành CNTT của 
mình. 


Bạn được chị Hà truyền. lửa một lần nữa với thông điệp: “Trong công việc nói chung và ngành TT nói riêng 
thì đừng quá ngại vân đề Nam hay nữ mà quan nhất là ai có chủ đích có quyết tâm hơn ai. Còn lại xuất phát 
điểm của các bạn gần như là giống nhau, cơ hội là rộng mở.” 


Bạn Thanh Trúc mới tham gia học FUNIiX và cảm thấy rất vui nhất là khi được có Hannah FUNiX đồng ` 
hành. Bạn vui vui khi chạy được dòng code đâu tiên “Hello world”. Điêu đó khiên bạn vượt qua nôi lo kiên 
thức khó, trừu tượng. Bạn kì vọng sẽ tạo ra nhiêu điêu ý nghĩa giúp ích được cho tương lai của mình sau khoá 
học. 


Bạn Tuyết Lan từng làm việc HR, bạn đang học môn Web cảm thấy không áp lực, đễ hiểu, đặc biệt khi học 
đến đâu hỏi mentor, Hannah là được hỗ trợ nhiệt tình. Bạn tin tưởng mình sẽ nỗ lực hoàn thành được khoá 
học, đạt được mục tiêu học tập của mình nhanh nhất. 


Kỳ vọng khi học FT online 


2of3 2/25/2024, 11:43 AM 


Nữ giới theo ngành CNTT: Quan trọng ở sự chủ động https://funix.edu.vn/tin-tuc-fun1x/nu-g1o1-theo-nganh-cnff-quan-trong-... 


Bên cạnh các nữ học viên, nhiều nam học viên cũng chia sẻ câu chuyện học nghề TT rất chân thành và nhiều 
kỳ vọng. 


Học viên Lê Minh Thành (SN 1099), đi XKLD ở Nhật và có kinh nghiệm làm Marketing online. Bạn muốn 
tìm một lối đi bền vững cho mình và bị thu hút bởi nghề lập trình. Bạn nghĩ nêu sau này làm nghề mình sẽ 
rất “ngàu” khi ngồi một chỗ và đây cũng là nghề tiềm năng, phù hợp với vốn tiếng Nhật sẵn có. 


Trong khi đó, bạn Bảo Thạnh học HT vì thấy ngành phát triển quá nhanh, quá tiềm năng. Bạn mới học vài 
ngày CCDN và cảm thây có nhiêu kiên thức thú vị, cách học hay, hâp dân. Thạnh mong sớm thành công trên 
con đường mình đang đi. 


Dù nam hay nữ giới theo ngành CNTT, tin rằng với việc theo học FUNïX, các bạn trẻ sẽ tìm được sự hỗ trợ 
tốt nhất để chỉnh phục mục tiêu của mình. 


Quỳnh Anh 


FUNIX và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trao học bồng lập trình tông trị giá 2o.ooo USD cho học 
viên là nữ giới hoặc đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Học bồng nằm trong dự án “Mở rộng chuyên 
đổi nhân lực số” thông qua đào tạo trực tuyến, do EUNiX cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát 
động từ ngày 25/2. 


Các khóa đào tạo được tài trợ bao gồm: lập trình viên full-stack; lập trình viên web, di động, java; diễn họa 
viên 3D; kiểm thử phần mềm và nhiều chương trình khác. Sau khi hoàn thành, người học sẽ nhận được hỗ 
trợ kết nói thực tập, làm việc tại các công ty công nghệ từ hệ sinh thái gần 4o doanh nghiệp đối tác của 
EFUNIX trong cả nước. 


Thời gian đào tạo trực tuyến cho mỗi khóa là 3-6 tháng. 
ĐĂNG KÝ TƯ VÁN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX 


3 of3 2/25/2024, 11:43 AM 


References 


[1] Vương Quân Hoàng. (2007). Văn mình làm giàu & Nguồn gốc của cải. Nxb Chính trị Quốc gia. 


